Xu hướng nghiên cứu về phát triển du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


lofó6 


Tạp chí e-ISSN: 2734-9365 


Kinh (ế 
và Iư báo 


teonomy & Forecast Reia ®)nìÏ Ï ne 
VIỆN PHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 


Trang chủ/Diễn đàn khoa học/Công bố nghiên cứu 

Xu hướng nghiên cứu về phát triển du lịch bên vững tại các 
khu bảo tôn thiên nhiên trên thế giới thông qua phương 
pháp trắc lượng thư mục 

11:32 | 22/09/2024 


[Eã:Ï Nghiên cứu này sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục (Bibliometrics) từ các bài báo, kỷ yếu hội thảo và 
chương sách thu thập được từ cơ sở dữ liệu khoa học Scopus, trong thời gian từ năm 2006 đến đầu năm 2024; Phân 
tích đồng trích dẫn và đồng từ khóa được thực hiện nhằm xác định lý thuyết nền tảng và nội dung nghiên cứu cụ thể tạ... 


Từ khóa: khu bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch bền vững, trắc lượng thư mục 
Summary 


This study uses the bibliometrics method from articles, conference proceedings, and book chapters collected from the 
Scopus scientific database from 2006 to early 2024. Co-citation and co-keyword analysis were used to identify the 
underlying theory and specific research content in nature reserves. The data was processed on VOSviewer and Excel 
software. The research results show a system of theoretical foundations for sustainable tourism development in nature 
reserves and shortcomings in applying theoretical models to exploit tourism activities there. The authors propose several 
recommendations depending on the reality of the nature reserves, to learn from experience and adjust tourism activities 
†owards sustainable development. 


Keywords: nature reserve, sustainable tourism development, bibliometrics 
GIỚI THIỆU 


Lý thuyết về phát triển bền vững xuất hiện vào giữa những năm 1980 và chính thức được đưa ra tại Hội nghị Ủy ban Thế giới 
về Phát triển và Môi trường (WCED) năm 1987 (Agenda 21 Office, 2008). Theo đó, quan niệm chung về “phát triển bền vững” 
là sự phát triển vững chắc không chỉ cho hiện tại, mà còn cho tương lai lâu dài trên cơ sở đảm bảo giữ được sự cân bằng, 
hài hòa giữa các mối quan hệ liên quan sự phát triển ấy, như: về chia sẻ lợi ích giữa các cá nhân, tập thể cộng đồng người 
tham gia, về khai thác với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và nhân văn, về tuân thủ và làm chủ các quy luật khách quan chỉ 
phối bản thân sự tồn tại của đối tượng phát triển trong những điều kiện, hoàn cảnh nhất định. 


Các KBTTN vốn rất nhạy cảm về sinh học sẽ càng dễ bị tổn thương do sức ép của phát triển du lịch. Lượng khách du lịch 
đến những khu vực thiên nhiên nhạy cảm ngày càng tăng cũng có thể làm trở ngại công tác bảo tồn thiên nhiên. Sự tham 
gia hoạt động du lịch tự phát của cộng đồng địa phương cũng góp phần vào việc hủy hoại môi trường, gây suy thoái nhanh 
tài nguyên du lịch do thiếu ý thức và kiến thức về vấn đề khai thác du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Thực tế đã cho thấy, 
việc yếu kém trong công tác quản lý hoạt động du lịch thường đi kèm với những vấn đề tiêu cực gây ảnh hướng đến môi 
trường, dẫn đến sự xuống cấp và hủy hoại tài nguyên du lịch, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát 
triển du lịch bền vững (Vuong và Nguyen, 2024). Việc phát triển du lịch hướng đến bền vững tại các KBTTN là vấn đề rất cấp 
bách. Do đó, việc sử dụng phương pháp trắc lượng thư mục nhằm lập bản đồ khoa học các nghiên cứu về phát triển du lịch 
bền vững tại các KBTTN là điều cần thiết. 


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 


Phương pháp phân tích trắc lượng thư mục được sử dụng để khám phá khái niệm về sự ủng hộ phát triển du lịch của người 
dân. So với việc xem xét tài liệu truyền thống, cách tiếp cận này cung cấp phạm vi bao quát khách quan và có thể bao phủ 
rộng về một lĩnh vực cụ thể. Bản đồ khoa học được sử dụng kết hợp với phương pháp trắc lượng thư mục để trực quan hóa 
cấu trúc cơ sở lý thuyết của chủ đề nghiên cứu. Việc xác định các cụm trong tài liệu học thuật là một cách tiếp cận quan 
trọng trong lĩnh vực trắc lượng thư mục, bởi nó cho phép phân tích nghiên cứu có hệ thống hơn, khám phá nền tảng lý 
thuyết của chúng và tìm ra các khái niệm. Trong nghiên cứu này, hai kỹ thuật được áp dụng là: phân tích mạng lưới cộng tác 
và phân tích đồng từ khóa. Mạng lưới cộng tác sử dụng các phương tiện đồ thị và mô hình mạng lưới để minh họa mối quan 
hệ và mức độ cộng tác giữa các thành viên trong mạng lưới, giúp xác định các tác giả hay đơn vị nghiên cứu quan trọng và 
đo lường sức mạnh của mối liên kết, từ đó có thể hiểu rõ hơn về các mạng lưới tác giả và đề xuất các hướng hợp tác mới. 
Từ khóa đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh các nội dung chính của một lĩnh vực nghiên cứu và đánh giá tần suất 
và mối quan hệ giữa các từ khóa, từ đó có thể nhận biết các chủ đề cụ thể được nghiên cứu và hiểu sâu hơn về sự phát triển 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


Xu hướng nghiên cứu về phát triền du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


2of6 


của lĩnh vực và các chủ đề nghiên cứu. 


Quy trình thực hiện nghiên cứu chọn cơ sở dữ liệu lấy từ nguồn Scopus - là một trong những cơ sở dữ liệu khoa học mạnh 
và nổi tiếng, chứa nhiều tài liệu nghiên cứu chuyên sâu, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch. Cơ sở dữ liệu khoa học Scopus 
thường được sử dụng để thực hiện tổng quan toàn diện các lĩnh vực nghiên cứu trong du lịch. Phạm vi nghiên cứu trong thời 
gian từ năm 2006 đến tháng 5/2024, thu được 62 kết quả. 


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Mô tả mẫu nghiên cứu 


Nghiên cứu này được tiến hành dựa trên 62 tài liệu khoa học, bao gồm: bài báo, các chương sách và bài báo cáo hội nghị 
tìm kiếm được từ cơ sở dữ liệu khoa học Scopus liên quan đến chủ đề nghiên cứu. Trong đó, các bài báo chiếm 87,1% (54 
ấn phẩm); các chương sách chiếm 1,6% (1 ấn phẩm) và bài báo cáo hội nghị chiếm 11,3% (7 ấn phẩm). 


Phân tích mạng lưới cộng tác 


hông tin về các tác giả đã chỉ ra mức độ ảnh hưởng của các tác giả trong lĩnh vực này qua số lượng bài viết, H-index và tổng 
trích dẫnTriš¡é Igor đứng đầu với 10 bài viết và tổng trích dẫn là 126, cho thấy sự đóng góp quan trọng và ảnh hưởng đáng 
kể trong nghiên cứu. Tương tự, SneZana Štetié cũng có 10 bài viết, nhưng với tổng trích dẫn cao hơn (132), thể hiện tầm ảnh 
hưởng lớn của tác giả. Florin Nechita (2024), mặc dù có ít bài viết hơn (5 bài), nhưng với tổng trích dẫn là 116 và H-index là 
7, vẫn cho thấy sự cam kết và đóng góp đáng kể. Đặc biệt, Adina Nicoleta Candrea và Marija N. Maksin, dù chỉ có 4 bài viết, 
nhưng có H-index cao nhất (8) và tổng trích dẫn lần lượt là 207 và 159, phản ánh tầm ảnh hưởng sâu rộng của mỗi bài viết 
của họ trong lĩnh vực này. Ngoài ra, các tác giả như: Donatella Privitera và Zhaoping Yang nổi bật với H-index rất cao, lần 
ượt là 11 và 22, với tổng trích dẫn cực kỳ cao, lần lượt là 393 và 1.429. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng lớn và sâu rộng của 
họ trong lĩnh vực nghiên cứu. Ngược lại, I. Akbar và Danka Milojkovié có mức độ ảnh hưởng trung bình và thấp, với H-index 
ần lượt là 5 và 2, và tổng trích dẫn là 64 và 16, nhưng vẫn có những đóng góp nhất định. Các tác giả này đã giúp mở rộng 
hiểu biết và cung cấp cơ sở lý luận vững chắc cho việc quản lý và phát triển lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là về các yếu tố 
âm lý, hành vi và cảm xúc liên quan. 


Việc các tác giả có số lượng bài báo cáo trong lĩnh vực du lịch bền vững tại châu Âu và châu Á cho thấy, sự quan tâm và đầu 
ư nghiên cứu đáng kể của 3 khu vực này vào phát triển bền vững nói chung và du lịch bền vững nói riêng. Điều này phù hợp 
với xu hướng chung, khi châu Âu và châu Á được biết đến là những khu vực đi đầu trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên 
cứu và chính sách liên quan đến bền vững. Sử dụng chỉ số H-index, một chỉ số định lượng được công nhận rộng rãi để đánh 
giá tác động và năng suất nghiên cứu của các nhà khoa học, đã cung cấp bằng chứng cụ thể về vị thế và đóng góp của các 
tác giả này trong lĩnh vực nghiên cứu. Điều này chứng tỏ rằng, nghiên cứu của các tác giả này không chỉ có chất lượng cao 
mà còn có tính ứng dụng và giá trị tham khảo cao trong cộng đồng nghiên cứu quốc tế. 


Hình 1: Mạng lưới cộng tác của các tác giả có bài báo liên quan đến chủ đề “du lịch bền vững” và “KBTTN” 


risti?/ffladica taöšfcg sdrieo bleši2eivana 
peri?fnarija milojkof, danka 
Cụm AI -— maksffftnarija 
\ š > jovanovi3@§ara stani? 
apetrei@fanuela šteti? zana 
Cụm A2 ` _ 


j Cụm A3 
candrea, ađlla nicoleta x à 
'Z4 tri Or 
. ì \ šimi?ef§f, dario 


5 'Zá priviterafonatella radovanoffB, milan m 
nechiffÐflorin 


pavloviflậrmarko 


stojandf2, tijana 
petrovi 3fỹ#t=marko d. 


Cụm A4 Iuki2Øffpbrila 


stani? jovanovi?, sara 


Chú thích: 

Cụm A1: màu đỏ 
Cụm A2: màu xanh 
Cụm A3: xanh lá 
Cụm A4: màu vàng 


br?anl, eldin 


ậ, VOSviewer 


ĐA 


Mạng lưới cộng tác của các tác giả có bài báo liên quan đến chủ đề “du lịch bền vững” và “KBTTN” được chia thành 4 cụm: 
Cụm A1, cụm A2, cụm A3 và Cụm A4, trong đó, 5 tác giả có nhiều bài viết về chủđề này thuộc về 3 cụm A1, A2 và A3 (Hình 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


Xu hướng nghiên cứu về phát triển du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


3of6 


1). Mạng lưới cộng tác của các tác giả trong nghiên cứu này đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển của lĩnh vực du lịch bền 
vững. Trong khi nhóm đầu tiên tập trung vào việc xây dựng khung lý thuyết và công cụ đánh giá, nhóm thứ 2 nhấn mạnh 
tầm quan trọng của hợp tác và quản trị, thì nhóm thứ3 lại đi sâu vào nghiên cứu thực địa và đánh giá tác động. Sự đa dạng 
trong cách tiếp cận của 3 nhóm này đã tạo nên một cái nhìn toàn diện về du lịch bền vững, từ lý thuyết đến thực tiễn, từ 
quản lý đến tác động xã hội trong các KBTTN trên thế giới. Bảng thể hiện cụ thể các tác giả được trích dẫn nhiều nhất ở mỗi 
cụm. 


Bảng: Các tác giả được trích dẫn nhiều nhất ở mỗi cụm 


Cụm Tác giả Năm xuất bản Được trích dẫn Sức mạnh liên kết 
Štetié, SneZana 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 10 20 
TriŠié, lgor n Ma 10 20 
_ Maksin, Marija N n sân 4 13 
Privitera, Donatella 2021, 2022, 2023 3 10 
Milojkovié, Danka 2021 3 Ỹ 
Ristié, VIadica Lj 2024 2 7 
Blešié, lvana 2021 T1 3 
Nechita, Florin 2023, 2024 5 12 
Candrea, Adina Nicoleta 2023, 2024 4 12 
lo Stojanovié, Tijana 2023 2 8 
Pavlovié, Marko 2020 Ữ 
Petrovié, Marko D 2022 8 
dovanovié, Sara Stanié 2022 8 
m Radovanovié, Milan 2021 8 
Lukié, Dobrila 2018 T1 8 
A4 | Stanié Jovanovié 2022 4 
Nguồn: Kết quả phân tích từ dữ liệu Scopus bằng VOSview, 5/2024 
Phân tích đồng từ khóa 


Phân tích đồng từ khóa xuất hiện sử dụng thông tin liên quan đến từ khóa, bao gồm: từ khóa của tài liệu và từkhóa do cơ sở 
dữ liệu xác định. Phân tích đồng từ khóa của 62 tài liệu và 272 từ khóa liên quan đến du lịch bền vững trong KBTTN. Kết quả 
từ phần mềm VOSviewer được trình bày ở Hình 2, với ngưỡng xuất hiện tối thiểu 3 lần, 36 từ khóa đáp ứng tiêu chí điểm giới 
hạn. Mạng đồng từ khóa vẫn còn thưa thớt cho thấy, chủ đề nghiên cứu về phát triển du lịch bần vững tại các khu bảo tồn 
vẫn chưa nhận được nhiều sự quan tâm từ góc độ học thuật. 


Hình 2: Bản đồ đồng từ khóa của các tài liệu đánh giá 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


Xu hướng nghiên cứu về phát triền du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


4of6 


biosghere 
natiowel park ° 
perce@ption 
residentialøsatisfactio 
TT? riệm. to@fậqm 
+ touris larket 
culturalheritage sustafffặbility =. / 
` | - Ỉ ị biodffệrsit ec 
\ hà Cụm K1 : bá 
Ƒ ` “2 h 
tourist attraction ` ‡ ; T 7Ì .* 7= 
= f ‹ sustain ourism 
“ , “_ — ==CumnK2 ị elopment u ¡na t UrÍ 
heritage@f#tourism um ` -—<v XK” < d 
pro x~X¬ environmeffal protectio Cụm K3 
ma site 
>> z naturefserves 
rism ` 
ề touns Ƒ. ` + ì consefyation. 
questionriðire Survey / ⁄ "1 
lá local pa@£ipation = 
tourism nÑŸhagement 
tourist dấ§tination / Ỉ 
tourism @§onomics ecos§terns 


nature C§Ếƒservation Chú thích: 

Cụm K1: màu đỏ 
Cụm K2: màu xanh 
Cụm K3: xanh lá 


Cụm K4: màu vàng 
^ community #evelopment 


Nguồn: Kết quả phâ ntích từ dữ liệu Scopus bằng VOSview, 5⁄2024 


Mạng lưới các từ khóa được chia thành 4 cụm tương ứng với các 4 chủ đề: Cụm K1, Cụm K2, Cụm K3 và Cụm K4. 


„ „ 


Chủ đề1 - Cụm K1 với các từ khóa chính là “sustainable development”, “nature reserve”, “sustainable development”; ngoài 
ra, các từ khóa liên quan là: Tocal participatiorf, “nature conservatior”, “tourismf, “tourism market”, “national park”, 'regional 
development”. Do đó, có thể tạm đặt tên cho chủ đề nghiên cứu này là “Phát triển du lịch bền vững trong KBTTN: Vai trò của 


quản lý, bảo tồn và Sự tham gia của cộng đồng địa phương”. 


„. „.ứ, „.. 


Chủ đề 2 - Cụm K2 với từ khóa chính “tourism development”, “protected area”, “tourism management, “tourist destination”, 
“perception”, “residential satisfaction” có thể tạm đặt tên cho chủ đề nghiên cứu này là “Quản lý điểm đến du lịch bền vững 


trong KBTTN: Nhận thức và sự hài lòng của cộng đồng địa phương”. 


„.ứ 


Chủ đề 3 - Cụm K3 với từ khóa chính nổi lên trong cụm này là “environmental protect”, ©onservation”, gắn với các từ khóa 
chính “sustainable tourism” và “nature reserve”. Đây cũng là một xu hướng mới về việc bảo vệ môi trường cảnh quan gắn với 
phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, do đó, cụm này có thể đặt tên là Bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch 
sinh thái bền vững trong KBTTN”. 


Chủ đề 4 - Cụm K4 cho thấy xu hướng mới trong nghiên cứu những năm gần đây (năm 2021 đến nay) gắn với các từ khóa: 
“tourist attraction", “heritage tourismf, “cultural heritage”, “questionnaire survey”. Do đó, có thể tạm đặt tên cho chủ đề 


nghiên cứu này là “Nghiên cứu nhận thức và trải nghiệm của du khách đối với tài nguyên văn hóa tại các KBTTN”. 


Tổng quan tài liệu cho thấy, nghiên cứu về du lịch bền vững trong KBTTN đang ngày càng được quan tâm và phát triển. Các 
nghiên cứu tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau, bao gồm: 


- Mô hình và giải pháp phát triển du lịch bền vững: Các nghiên cứu tìm hiểu về các mô hình du lịch bền vững khác nhau, như: 
du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch dựa vào thiên nhiên... và đánh giá hiệu quả của chúng trong việc bảo vệ môi 
trường, phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. 


- Quản lý điểm đến du lịch bền vững: Các nghiên cứu tập trung vào việc phân tích và đánh giá các chính sách, quy định, 
chiến lược và công cụ quản lý du lịch bền vững tại các KBTTN. Đồng thời, các nghiên cứu cũng đề xuất các giải pháp để cải 
thiện hiệu quả quản lý, đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch. 

- Nhận thức, thái độ và hành vi của các bên liên quan: Nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của cộng đồng địa 
phương, du khách, doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan khác đối với du lịch bền vững là rất quan trọng. Các nghiên 
cứu này giúp hiểu rõ hơn về động lực, rào cản và các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình 
phát triển du lịch bền vững. 


- Tác động của du lịch bền vững: Các nghiên cứu đánh giá tác động của du lịch bền vững đến môi trường, kinh tế và xã hội 
của KBTTN và cộng đồng địa phương. 


- Bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên văn hóa: Các nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu mối quan hệ giữa du lịch bền 


vững và bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trong KBT 


Các nghiên cứu về du lịch bền vững trong KBTTN đang có xu hướng tập trung vào các vấn đề sau: ] 


TN. 


[ăng cường sự tham gia 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


Xu hướng nghiên cứu vê phát triên du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


5Sof6 


của cộng đồng địa phương vào quá trình quản lý và phát triển du lịch;Áp dụng các công nghệ mới để quản lý du lịch bền 
vững; Đẩy mạnh nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến du lịch bần vững và các giải pháp thích ứng;Phát triển các 
sản phẩm du lịch mới gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa. 


KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 
Kết luận 


Kết quả nghiên cứu từ 62 bài báo được thu thập từ Scopus trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 5/2024, bằng phương 
pháp phân tích trắc lượng thư mục đã cung cấp cái nhìn tổng quan về phát triển du lịch bền vững tại các KBTTN trên thế 
giới.Bảng xếp hạng các tạp chí hàng đầu trong ngành du lịch đã phản ánh sự tập trung của các nghiên cứu quan trọng về 
chủ đề này. Phân tích đồng từ khóa và mạng lưới từ khóa cho thấy,nghiên cứu về du lịch bền vững trong KBTTN đang phát 
triển mạnh mẽ và đa dạng. Các xu hướng nghiên cứu mới nổi bật lên, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc 
cân bằng giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và duy trì bảo tồn văn hóa địa phương trong hoạt động du lịch.Nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng, các quốc gia phát triển tại châu Âu, châu Á đã tập trung mạnh mẽ vào việc nghiên cứu về sự ủng hộ 
của người dân đối với du lịch; đồng thời, Trung Quốc, Serbia và một số quốc gia khác cũng đóng góp quan trọng vào lĩnh 
vực này. Trong khi đó, số lượng nghiên cứu tạiViệt Nam khá khiêm tốn cho thấy, mức độ quan tâm về lĩnh vực này ở Việt 
Nam còn hạn chế. 


Hàm ý quản trị 


Để thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch tại các KBTTN, nghiên cứu này đề xuất một số giải pháp cụ thể sau:() Đẩy 
mạnh các nghiên cứu ứng dụng để kiểm chứng và hoàn thiện các mô hình lý thuyết, tập trung vào đánh giá hiệu quả của 
các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường; (ii) Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý du lịch bền vững với sự tham 
gia của cộng đồng địa phương, đảm bảo cân bằng giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường; (iii) Tổ chức các chương trình 
giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương và du khách về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và phát 
triển du lịch bền vững; (v) Sử dụng các công nghệ hiện đại như GIS và áp dụng công nghệ để quản lý và giám sát hoạt động 
du lịch, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; (v) Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và 
quản lý du lịch bền vững, chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức giữa các quốc gia; (vi) Khuyến khích phát triển các sản phẩm du 
lịch thân thiện với môi trường và có sự tham gia của cộng đồng địa phương, nhằm tạo ra lợi ích kinh tế bền vững./. 


ThS. Nguyễn Quang Vũ 

NCS. Trường Du lịch - Đại học Huế 

Giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. 
PGS, TS. Đoàn Thị Mỹ Hạnh 

Trường Đại học Văn Lang TP. Hồ Chí Minh 


Theo Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 14, tháng 7/2024 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Agenda 21 Office. (2008), Sustainable Development Implementation in Vietnam, retrieved from 
http://www.rrcap.ait.ac.th/Publications/Sustainable%20Development%20lmplementation%20in%20Vietnam.pdi. 


2. Blešié, lvana., Trišié, I., Štetié, S., Maksin, M. (2021), Perception and Satisfaction of Residents with the Impact of the 
Protected Area on Sustainable Tourism - the Case of Deliblatska Peššara Special Nature Reserve, Serbia, Geographica 
Pannonica, 25(4), 317-325. 


3. Brđanin, E., Trišié, I., Majstorovié, N. (2024), Importance of the Ramsar Site Labudovo Okno for Sustainable Tourism- 
Evidence from Vojvodina Province, Sustainability (Switzerland). 


4. Candrea, Adina Nicoleta., Trišié, Igor., Štetié, SneZana., Nechita, Florin., Apetrei, Manuela., Pavlovié, Marko., Stojanovié, 
Tijana., and Perié, Marija (2024), The Impact of Sustainable Tourism on Resident and Visitor Satisfaction - The Case of the 
Special Nature Reserve “Titelski Breg”, Vojvodina, Sustainability (Switzerland), 16(7), 2720. 


5. Jovanovié, Sara Stanié., Trišié, I., Štetié, S., Nechita, F, Candrea, A.N. (2023), Satisfaction with Sustainable Tourism - A 
Case of the Special Nature Reserve “Meadows of Great Bustard”, Vojvodina Province, Land, 12(8), 1511. 


6. Lukié, Dobrila., Sladjana, A., Maja, V. (2018), Sustainable educational tourism potential of Djerdap National Park | 
Potentialul turismului educational durabil al Parcului National Djerdap, Forum Geografic, 2018, 17(2), 160-170. 


7. Maksin, Marija N. (2014), Planning system for sustainable territorial development in Serbia, International Journal of 
Environment and Sustainable Development, 13(3), 296-31 5. 


8. Milojkovié, Danka., Trišié, Igor., Ristié, Vladica., Nechita, Florin., Maksin, Marjja., Štetié, SneZana., and Candrea, Adina 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


Xu hướng nghiên cứu vê phát triên du lịch bên vững tại các khu bảo t... 


6of6 


Nicoleta (2023), Sustainable Tourism of Important Plant Areas (IPAs) - A Case of Three Protected Areas of Vojvodina 
Province, Land, 12(7), 1278. 


9. Nechita, Florin., Trišié, I., Milojkovié, D., and Štetié, S. (2023), Sustainable Tourism in Protected Areas-Application of the 
Prism of Sustainability Model, Sustainability (Switzerland), 15(6), 5148. 


10. Obradovié, S., Tešin, A., Boovié, T., and Miloševié, D. (2021), Residents' perceptions of and satisfaction with tourism 
development: A case study of the Uvac Special Nature Reserve, Serbia, Tourism and Hospitality Research, 21(1), 31-43. 


11. OECD (2007), Participative web and user-created content: Web 2.0, wikis and social networking. 


12. Pavlovié, S., Belij, M., Vesié, M., Jovanovié, S.S., and Manojlovié, I. (2020), Improvement of the relationship between 
environment and tourism: Case study of the national park Derdap in serbia, Mitteilungen der Osterreichischen 
Geographischen Gesellschaft,161, 251-270. 


13. Petrovié, Marko D., Privitera, Donatella., Štetié, SneZana., Trišié, Igor., Radovanovié, Milan M., Maksin, Marija., ŠimiŠevié, 
Dario., .Jovanovié, Sara Stanié., and Lukié, Dobrila (2022), Sustainable Tourism to the Part of Transboundary UNESCO 
Biosphere Reserve “Mura-Drava-Danube”, A Case of Serbia, Croatia and Hungary, Sustainability (Switzerland), 14(10), 6006. 


4. Privitera, Donatella. (2023), Measuring Residents' and Visitors' Satisfaction with Sustainable Tourism - The Case of 
Rusanda” Nature Park, Vojvodina Province, Sustainability (Switzerland), 15(23), 16243. 


“ 


5. Radovanovié, M.M., Tretiakova, T.N., Syromiatnikova, Y.A., and Brankoy, .J. (2021), Nature Tourism in National Parks: the 
Visitors' Perspective (a Case Study of the Zyuratkul NP, Russia), Regional Research of Russia, 1 1(4), 667-679. 


6. Ristié, V„ Trišié, I., Štetié, S., Pavlovié, M., Hertanu, A. (2024), Institutional, Ecological, Economic, and Socio-Cultural 
Sustainability - Evidence from Ponjavica Nature Park, Land, 13(5), 669. 


7. Stanié Jovanovié, S., Trišié, I., Privitera, D., Štetié, S., and Genov, G. (2022), Sustainable Tourism in Protected Area - A 
Case of Fruška Gora National Park, Vojvodina (Northern Serbia), Sustainability (Switzerland), 2022, 14(21), 14548. 


8. Štetié, SneZana., Trišié, I. (2019), Natural potentials of significance for the sustainable tourism development — the focus 
on the special nature reserve, .Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, 69(3), 279-287. 


9. Stojanovié, Tijana., Trišié, Igor., Brđanin, Eldin., Štetié, SneZana., Nechita, Florin (2024), Natural and Sociocultural Values 
of a Tourism Destination in the Function of Sustainable Tourism Development - An Example of a Protected Area, 
Sustainability (Switzerland), 16(2), 759. 


20. Trišié, I., Privitera, D., Ristié, V., Milojkovié, D., and Maksin, M. (2023), Protected Areas in the Function of Sustainable 
Tourism Development - A Case of Deliblato Sands Special Nature Reserve, Vojvodina Province, Land, 12(2), 487. 


21. Trišié, I., Privitera, D., Štetié, S. (2022), Sustainable Tourism in Protected Areas - Application of the Prism of Sustainability 
Model, Sustainability (Switzerland). 


22. Trišié, I., Štetié, S., Privitera, D. (2021), The importance of nature-based †ourism for sustainable development - a report 
from the selected biosphere reserve, .Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA, 71(2), 203-209. 


23. Vuong, Q. H., Nguyen, M. H. (2024). Better Economics for the Earth: A Lesson from Quantum and Information Theories. 
AISDL. 


24. Yang, Zhaoping., Akbar, lImanaly. (2022), The influence of tourism revenue sharing constraints on sustainable tourism 
development: a study of Aksu-.Jabagly nature reserve, Kazakhstan, Asian Geographer, 39(2), 133-1 53. 


URL: https://kinhtevadubao.vn/xu-huong-nghien-cuu-ve-phat-trien-du-lich-ben-vung-tai-cac-khu-bao-ton-thien-nhien-tren- 
†he-gioi-thong-qua-phuong-phap-trac-luong-thu-muc-29823.html 


© Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư 


https://kinhtevadubao.vn/apicenter(/print_article&i=29823 


9/22/2024, 12:19 PM 


